


Chương 285: Phá trận tiến công



 
Dịch giả: Khúc Hồn 

 

 
Biên: Độc Hành 

 

Nam tử mặt sẹo nghe vậy, chậm rãi quay người lại, một tay nhấc lên, ra lệnh: 

 

"Bày trận, tấn công!" 

 

"Tuân lệnh!" Mấy kẻ phía sau đồng thời lên tiếng, phi thân lao xuống. 

 

Sau một lát, mấy chục chiếc Linh Chu, vốn đang lơ lửng trên không trung, đột nhiên lao xuống đám mây, có chiếc di chuyển về phía trước trăm trượng, có chiếc triệt thoái về phía sau trăm trượng, có chiếc bay lượn sang bên trái, có chiếc lại lướt ngang sang bên phải, giống như đang bày binh bố trận. 

 

Rất nhanh, những chiếc Linh Chu này bố trí thành một trận liệt hình khuyên ngay trên bầu trời. 

 

Đột nhiên vang lên từng tiếng như là Hồng Chung Đại Lữ ngâm tụng, mấy chục tòa đài cao màu đen trên những chiếc Linh chu nương theo thanh âm đồng thời rung động theo, những đường vân màu vàng điêu khắc trên đó cũng bắt đầu quang mang sáng rõ, từ đó truyền ra chấn động mãnh liệt. 

 

Chỉ nghe "Oanh" một tiếng, tất cả đài cao trên Linh chu đồng thời kịch liệt chấn động, từ đó dâng lên mấy chục đạo quang trụ màu vàng, nối thằng lên bầu trời biển mây đen kịt. 

 

Trong biển mây lập tức lộ ra từng sợi kim quang, kịch liệt bốc lên phía trên, sau đó nổi lên một hư ảnh viên luân ngàn trượng, trên đó trải rộng những đường vân quỷ dị, tản ra trận trận kim quang chói mắt. 

 

Ngay sau đó, những tiếng nổ lớn như sét đánh liên tục truyền đến. 

 

Toàn bộ biển mây sôi trào, sương mù nồng đậm quay cuồng mãnh liệt, từ bên trong hư ảnh viên luân bắn ra từng đoàn kim diễm hừng hực, giáng xuống đảo chủ của Thánh Khôi môn, cùng tám toà đại trận trên đảo. 

 

Hàng trăm hàng ngàn đoàn hỏa cầu màu vàng kéo thành đuôi lửa nhao nhao đập xuống, như hỏa vũ lưu tinh, khí thế cực kỳ kinh người. 

 

Cả bầu trời như bị thiêu cháy, tỏa ra kim quang hoa mắt, ngay cả mây đen đen kịt bên ngoài cũng giống như khảm lên một lớp viền vàng. 

 

Song khi những hỏa cầu này rơi đến cách đảo chủ gần vạn trượng, đột nhiên giống như đụng vào một bức tường vô hình, trực tiếp vỡ ra, phát ra trận trận tiếng oanh minh, bắn tung tóe lên vô số hỏa tinh màu vàng. 

 

Theo những tiếng bạo liệt truyền đến, giữa không trung hiện ra một màn sáng hình bán cầu gần như trong suốt, mặt ngoài thanh quang chớp động, hiện ra từng đạo đường vân dày đặc ngay chỗ hỏa cầu va chạm, nhộn nhạo như sóng nước 

 

Trên màn sáng, từng cái hố sâu to lớn không ngừng lõm vào phía trong, lại không ngừng bị thanh quang bên trong bắn ngược lại, trở về hình dáng ban đầu, từ đầu đến cuối ngăn trở trùng kích của hỏa cầu. 

 

Trên quảng trường đảo chủ Thánh Khôi môn, đám người ngửa đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt nghiêm nghị, có chút khẩn trương. 

 

"Quy mô công kích bậc này hẳn là sẽ không duy trì quá lâu, đại trận phòng ngự của các ngươi còn có thể chèo chống bao lâu?" Vân Nghê đứng sánh vai cùng Bạch Phụng Nghĩa phía trước, nhìn những chiếc Linh chu phía xa xa, đột nhiên hỏi. 

 

"Nếu chỉ là loại công kích trình độ này, cũng không có vấn đề gì, chỉ sợ..." Bạch Phụng Nghĩa suy nghĩ một lát rồi nói. 

 

Bạch Phụng Nghĩa vừa dứt lời, bên trong mây đen trên không trung, linh văn trên hư ảnh viên luân đang thanh thế đầy trời, đột nhiên ngừng lại. 

 

"Chỉ ngắn ngủi như thế?" 

 

Trong lòng mọi người đều hiện lên một tia nghi hoặc. 

 

Ngay sau đó, hư ảnh viên luân màu vàng lại vận chuyển lần nữa, trên đó kim diễm dâng trào, từng đoàn kim diễm hỏa cầu bay xuống, kích thước càng thêm to lớn, mà tốc độ còn nhanh gấp đôi trước, uy thế trùng kích càng thêm khủng bố. 

 

"Ầm ầm" một tiếng vang thật lớn! 

 

Viên kim diễm hỏa cầu thứ nhất rơi xuống đập ầm ầm, màn sáng trên đại trận phòng ngự rung mạnh không thôi, hiện ra một hố sâu không gì sánh được, từ đó hiện ra không chỉ những gợn sóng nhỏ, mà là sóng lớn cuồn cuộn. 

 

Không chờ đại trận phòng ngự khôi phục, mấy trăm khỏa kim diễm hỏa cầu liên tiếp giáng xuống, toàn bộ đại trận phòng ngự thay đổi hình dạng hoàn toàn, giống như sắp sụp đổ. 

 

"Xem ra không ngăn cản được bao lâu, hồi sau đánh giáp lá cà, đối phương hai tên Kim Tiên, ta nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản một, còn một người khác..." Ánh mắt Vân Nghê ngưng lại, trong miệng nói ra. 

 

"Một người khác, ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn lại. Chúng ta có tu sĩ, còn có khôi lỗi chi viện, nhân số hơn hẳn bọn hắn, chỉ cần có thể tận lực đánh chết nhiều tu sĩ Chân Tiên cảnh của đối phương, liền có thể làm suy giảm tinh thần bọn chúng cực lớn." Bạch Phụng Nghĩa tiếp lời nói ra 

 

"Không tệ. Những kẻ này lúc tình thế trôi chảy chính là đàn sói, một khi tình thế nghịch chuyển, liền năm bè xẻ bảy. Cho nên, lúc bắt đầu khai chiến không cần giữ lại hậu thủ, ngay từ đầu khí thế liền vượt trên đối phương, mới có thể chiến thắng." Vân Nghê dặn dò. 

 

Bạch Phụng Nghĩa gật đầu nhẹ, hai tay vung lên, lấy ra một khối trận bàn, mười ngón nhấn một trận ở trên đó, sau đó bờ môi mấp máy, tuyên bố mệnh lệnh tác chiến đến từng người. 

 

Trên chiến hạm ở không trung, nam tử mặt sẹo đang quan sát đại trận trên đảo, nét mặt có chút ngoài ý muốn, nói: "Thật không ngờ pháp trận hộ tông của Thánh Khôi môn còn kiên cố hơn so với ta dự liệu mấy phần... Lục Cơ đạo hữu, không bằng làm phiền ngươi xuất thủ, mau chóng phá đại trận đi." 

 

Nam tử đeo kiếm không nói gì, chỉ im lặng nhẹ gật đầu, tiếp theo thân hình mơ hồ một cái, bay ra khỏi Linh chu, đứng lơ lửng giữa không trung. 

 

Gã đưa tay xuống tới thanh trường kiếm màu bạc bên hông, một tay nắm chặt vỏ kiếm, tay kia cầm chuôi kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. 

 

"Thương lang" một tiếng duệ vang. 

 

Thanh trường kiếm màu bạc bỗng nhiên bay ra khỏi vỏ, bay lên hướng mây đen giữa không trung. 

 

Một vòng kiếm khí trắng như tuyết mà mắt thường thấy được, như cuồng phong bạo tuyết thổi quyển, điên cuồng vây quanh thân kiếm, trong nháy mắt tạo ra một lỗ trống lớn mấy trăm trượng trên bầu trời mây đen. 

 

Chỉ thấy một đạo ánh sáng từ nơi lỗ trống phóng xuống, chiếu rọi khu vực xung quanh người gã, giống như Kiếm Tiên hạ xuống phàm trần, phong thái tiêu sái bất phàm, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía gã. 

 

Phụ cận đảo chủ cách cự hình khôi lỗi không xa, ánh mắt Hàn Lập đang nhìn về phía lỗ trống to lớn trên bầu trời kia. 

 

Chỉ thấy kiếm bay lên,nửa ngày không thấy kiếm rơi xuống. 

 

Một kiếm này thế đi kỳ thật kinh thế hãi tục không cách nào mô tả, nhưng Hàn Lập lấy phi kiếm làm pháp bảo bản mệnh, tự nhiên nhìn ra một chút khác thường trong đó. 

 

Phi kiếm kia ngưng tụ kiếm khí xung quanh thành hình, phong mang sắc bén, trước giờ hắn chưa từng thấy qua, thậm chí trong lòng hắn cảm thấy, kiếm này một khi rơi xuống, sẽ làm thiên địa phụ cận biến sắc. 

 

Quả nhiên, một lát sau bên trong mây đen ngân quang đại tác, từ trong truyền ra từng đạo lôi minh, thanh âm to lớn không giống nhau, một cỗ khí tức làm cho người ta kinh hãi lập tức từ tầng mây lan tràn ra. 

 

Trong đôi mắt Hàn Lập hiện ra ánh sáng màu lam, nhìn lên trời cao. 

 

Chỉ thấy một đạo kiếm quang tuyết trắng lớn hơn ngàn trượng, như là một tòa núi tuyết cự đại đứng lặng trong mây đen, kiếm khí cuồn cuộn điên cuồng như là tuyết lở, thanh thế hạo nhiên, phát ra trận trận oanh minh. 

 

Sau một khắc, kiếm quang tuyết trắng khuynh đảo hướng xuống, tựa như cả tòa núi tuyết sụp đổ, ép lên biển mây đen 

 

Tầng tầng mây đen vừa gặp kiếm quang, tựa như tầng lớp băng tuyết tan rã ra, từ đó tách ra một lỗ hổng lớn hơn vạn trượng. 

 

Đạo kiếm quang tuyết trắng tựa như muốn trảm cả thiên địa, chém xuống màn sáng đã bị hỏa cầu ép tới biến hình nghiêm trọng với khí thế không thể đỡ nổi. 

 

"Ầm ầm " 

 

Một tiếng oanh minh kinh thiên động địa vang lên, trên đại trận phòng ngự lập tức hãm xuống một khe rãnh khổng lồ, sâu tới mấy trăm trượng, không ngừng ép xuống phía dưới. 

 

Màn sáng này đã tới mức cực hạn, gợn nước khuấy động kịch liệt, rốt cuộc không cách nào trở về hình dáng ban đầu, cuối cùng "Phanh" một tiếng liền vỡ ra, biến thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán mất 

 

Nhưng đạo kiếm quang tuyết trắng đánh tan đại trận không chịu ngừng lại, tiếp tục chém xuống phía dưới. 

 

Phía trên hòn đảo, một đạo bạch quang chói mắt vô thanh vô tức đột nhiên phóng lên, một hư ảnh Tuyết Liên Hoa to lớn vô cùng từ đó nổi lên, bay về phía kiếm quang. Cả hai đụng nhau cách mấy ngàn trượng trên bầu trời, đồng thời vỡ tan ra. 

 

Một cỗ khí lãng cuồng bạo không gì sánh được lập tức thổi ra bốn phương tám hướng, trong phạm vi ngàn dặm Hải vực nổi lên trận trận sóng lớn cuồng bạo, thanh thế còn lớn hơn sơn băng biển động. 

 

Bên trong mấy chục chiếc Linh chu trên không trung, đám người Thập Phương Lâu thấy đại trận phòng ngự bị phá, hưng phấn reo hò từng hồi, trong mắt lóe ra từng ánh quang mang nồng nhiệt, tựa như trước mắt đã chất đầy linh thạch làm người ta lóa mắt, chỉ còn đợi bọn hắn tới cướp đoạt thỏa thích. 

 

"Hắc hắc, đại trận hộ tông Thánh Khôi môn đã bị phá, tiếp theo có bao nhiêu chỗ tốt, đều do bản sự của chư vị!". Nam tử mặt sẹo cười vài tiếng, quát lớn. 

 

Thanh âm vừa dứt, trên Linh chu màu đen phát ra thanh âm cuồng hô to lớn, tiếp đến liền có từng đạo thân ảnh từ trên Linh chu bay vọt xuống các nơi trên đảo chủ, như một đám quạ đen đói khát. 

 

Nhưng tại thời điểm mấy ngàn tu sĩ tới gần phía trên không của hòn đảo, tám cự hình khôi lỗi phân bố tại bốn phía chủ đảo lập tức linh văn sáng lên, phóng ra quang mang. 

 

Từng đạo quang trụ thô to kích thước mấy chục trượng, từ khôi lỗi phía trên đỉnh tháp tròn phun lên, đồng loạt tụ vào trung tâm chủ đảo, va chạm lẫn nhau, một lần nữa hóa thành một màn sáng màu sắc rực rỡ, bao phủ phạm vi chủ đảo. 

 

Gần trăm tên tu sĩ Thập Phương Lâu xông lên phía trước vội vàng chế trụ thân hình nhưng không kịp, đụng vào màn sáng. 

 

Ngoại trừ mấy tên Chân Tiên vội vàng phóng thích pháp bảo hộ thể, bị đánh bay ngược ra sau, còn lại mấy tên tu sĩ trong nháy mắt liền biến thành tro bụi, ở giữa không trung lưu lại từng đạo khói đen mang theo mùi cháy khét. 

 

Vòng bảo hộ thứ hai này đột nhiên xuất hiện, lập tức làm khí thế của tu sĩ Thập Phương lâu suy giảm, nguyên bản hung hăng nay lại nhao nhao sinh ra cảnh giác. 

 

Ngay lúc này, Bạch Phụng Nghĩa sắc mặt nghiêm trọng, ra lệnh một tiếng: 

 

"Nghênh địch!" 

 

Trên hòn đảo, độn quang bốn phía sáng lên, vô số bóng người từ ở trên đảo bay lên, từ màn sáng bốn phía sát mặt biển bay ra, xông về đám người Thập Phương lâu. 

 

Theo sát phía sau, mấy trăm cơ quan phi thuyền, cũng lớp lớp theo tiếng thét bay ra khỏi đảo, lao thẳng tới Linh chu màu đen phía trên, tuy nhiên ở những chỗ trọng yếu trên đảo, vẫn còn giữ lại một ít tu sĩ cùng khôi lỗi dị thú, phòng thủ nghiêm mật đề phòng có kẻ lén lên đảo. 

 

"Ta đi trước một bước." Vân Nghê nhìn về phía Bạch Phụng Nghĩa, nói một câu, liền nhẹ nhàng bay ra phía bên ngoài đảo. 

 

"Các ngươi bảo vệ tốt nơi này, đừng đi ra..." Bạch Phụng Nghĩa quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua bọn người Bạch Tố Viện, sau đó quay người bay lên, đuổi theo hướng Vân Nghê. 

 

Giữa không trung, ánh mắt Lục Cơ chau lên, trông thấy trong hư không phía dưới có một đoàn hư ảnh Tuyết Liên Hoa to lớn hiển hiện, cấp tốc lướt đến phía gã bên này. 

 

Thần sắc gã không thay đổi, một tay giơ cao lên, ra một chiêu về phía hư không, từ trong lỗ trống mây đen to lớn truyền đến một tiếng hú gọi vang dội, một thanh trường kiếm màu trắng từ đó bay xuống, vững vàng rơi vào lòng bày tay của gã.